“ Chúng ta không thế dửng 



dưng trước bất cứ điều gì của trái đất ” 
(ĐGH Phanxicô, Laudato Sỉ) 


M 

lít 


Số: 03 1 6/TMV -TGM 


THƯ CHUNG 

về thảm họa ô nhiễm môi trường biển Miền Trung 

Kính gửi : Quý Cha, quý Tu sỹ, quý bà con giáo dân và tất cả mọi người, 


Trong những ngày qua, chúng ta đau lòng chứng kiến thảm họa ô nhiễm môi trường biển chưa 
từng thấy. Hàng trăm tấn cá chết trôi dạt vào bờ biển Miền Trung. Tôm, ngao sò, chim chóc, 
rừng ngập mặn đột nhiên chết hàng loạt, hệ sinh thái của thềm lục địa bị phá hủy. Hàng triệu 
ngư dân, người nuôi trồng thủy sản, làm muối, buôn bán hải sản, kinh doanh dịch vụ ăn uống 
và du lịch... đột nhiên rơi vào cảnh thất nghiệp và điêu đứng vì nghề nghiệp mưu sinh hoàn 
toàn bị đảo lộn. Hoảng loạn, bần cùng và phẫn nộ, đó là những khốn khổ mà người dân đang 
nếm trải. 

Hiện nay, dù các người hữu trách chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng nhiều người vẫn đinh 
ninh rằng, chất thải có chứa độc tố kim loại nặng từ khu công nghiệp là nguyên nhân của thảm 
họa trên. Neu thực sự như vậy thì thảm họa môi trường này có mức độ lâu dài và nguy hiểm vô 
cùng to lớn. Chắc chắn phải mất nhiều thập niên nữa hệ sinh thái của thềm lục địa Miền Trung 
mới khôi phục được, về phương diện kinh tế, tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng nhiều người 
cho rằng, thiệt hại do thảm họa môi trường này gây ra vượt rất xa lợi nhuận mà một khu công 
nghiệp có thể mang lại. 

Hậu quả của nhiễm độc kim loại nặng đối với sức khỏe con người còn khủng khiếp hơn. Các 
độc tố này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng biển. Nước biển và hải lưu sẽ làm loãng nồng độ chất 
độc để không gây chết tức thì cho sinh vật biển, nhưng các sinh vật này sẽ bị tác hại lâu dài 
qua việc hấp thụ độc tố từ chuỗi thức ăn. Khi con người tiêu thụ thủy sản, nước mắm, muối có 
nhiễm độc, các độc tố này sẽ xâm nhập và tích lũy ngày càng nhiều trong cơ thể. Đen một lúc 
nào đó hàm lượng độc tố này vượt ngưỡng cho phép, chúng sẽ gây bệnh tật như ung thư, tổn 
thương não... và có thể gây dị dạng, quái thai cho các thế hệ sau. 

Mặc dù tầm mức nguy hiểm của thảm họa to lớn như vậy, nhưng đã hơn một tháng qua, các 
nhà chức trách vẫn né tránh việc công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa này. Bên 
cạnh đó một số người còn khuyến khích dân chúng tiêu thụ thủy hải sản một cách thiếu căn cứ 
khoa học. Trong khi đó, thật khó hiểu khi nhà cầm quyền lại nặng tay đàn áp những người biểu 
tình ôn hòa đòi trả lại môi trường trong sạch cho người dân. 

Đứng trước thảm trạng này, chúng ta phải có thái độ như thế nào? 

Thánh Công Đồng Vaticanô II dạy rằng: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và âu lo của con người 
ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau kho, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu 
và âu lo của người môn đệ Đức Kitô, không có gì đích thực nhân loại mà không có âm vang 
trong cõi lòng người Kỉtô hữu” (CĐ Vaticanô II, Gaudỉum et Spes, số 1). 

Vì vậy, chúng ta không thể nào dửng dưng trước thảm họa ô nhiễm môi trường đang phá hủy 
không những vùng biển Miền Trung mà còn gây thảm họa lâu dài cho cả dân tộc. Thật vậy, 
chúng ta đang đối diện với một vấn đề vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến chính mỗi 
người chúng ta mà còn liên quan đến nhiều thế hệ. Có thể nói rằng, biển kêu gào thảm thiết vì bị 
bức tử và mọi người, mọi vật đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thảm họa này. Chúng ta cần 
biết rằng việc phá hoại môi trường, làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những 


1 


độc tố là tội lỗi, và sẽ gánh lấy hậu quả. Vì “tội lỗi chống lại tự nhiên, cũng là tội lỗi chống lại 
chúng ta và là tội lỗi chổng lại chỉnh Thiên Chúa ” (ĐGH Phanxicô, Laudato Sỉ, số 8 ). 

Theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxiô, chúng ta không thể dung thứ bất cứ thái độ vô 
cảm và vô trách nhiệm nào đối với môi trường. Đồng thời, chúng ta có quyền đòi hỏi người 
khác, trong lúc tìm cách đáp ứng các nhu cầu của thế hệ hiện tại, không được tác hại đến các 
thế hệ tương lai. Chúng ta có quyền yêu cầu các nhà hữu trách phải tạo lập một hệ thống pháp 
lý chặt chẽ và hữu hiệu để bảo vệ môi sinh. Không cho phép những ai lạm dụng quyền lực và 
dựa vào mô hình kinh tế - kỹ thuật để phá hoại đất nước, sự tự do cũng như công bằng xã hội 
(x. ĐGH Phanxicô, Laudato Sỉ, số 53 và số 59). 

Vì thế, tôi tha thiết mời gọi Anh Chị Em thể hiện căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm 
với quê hương đất nước và các thế hệ tương lai, đồng thời hiệp thông chia sẻ với những người 
đang là nạn nhân của thảm họa ô nhiễm môi trường bằng những việc làm cụ thể sau đây: 

- Biết sẵn sàng từ bỏ lối sống hưởng thụ coi thường môi sinh và cương quyết không sản 
xuất, chế biến “thực phẩm bẩn” gây hủy hoại sức khỏe, tổn thương đến tính mạng của 
đồng bào mình; từ bỏ lối phát triển kinh tế không những không bền vững mà còn hủy 
hoại đến môi sinh; 

- Giúp đỡ những anh chị em đang là nạn nhân của thảm họa này qua sự thăm viếng, động 
viên tinh thần cũng như giúp đỡ bằng vật chất; 

- Chủ động tiêu hủy, chôn cất một cách an toàn nhất có thể, những sinh vật biển bị chết 
để ngăn chặn chất độc phát tán; không tàng trữ, buôn bán những hải sản, thực phẩm chế 
biến từ hải sản đã nhiễm độc hoặc nghi ngờ nhiễm độc; 

- Họp tác với những cá nhân và tổ chức thành tâm thiện chí để tìm ra nguyên nhân gây 
thảm họa, đồng thời nỗ lực tìm kiếm biện pháp khắc phục thảm họa này; 

- Thực hiện quyền công dân được Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các Công ước Quốc 
tế quy định; thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi hỏi sự minh bạch trong việc điều hành 
đất nước, cũng như xử lý thảm họa và buộc những kẻ đã gây ra phải bị xét xử đúng với 
công lý. 

Đặc biệt, tôi tha thiết mời gọi Anh Chị Em cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ môi trường, bảo 
vệ sự thật và quyền được sống trong một môi trường lành mạnh, hài hòa và bền vững. Rất có 
thế con cháu chúng ta sau này sẽ hỏi: Vào thời điếm đất nước lâm nguy, Biên Đông bị ô nhiễm, 
ông, bà, cha, mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chủng con? Tin tưởng vào lời hứa của Đức Mẹ 
Fatima, tôi kêu gọi mọi người siêng năng lần hạt Mân Côi, để nhờ sự phù hộ của Đức Mẹ, 
chúng ta không những biết can đảm bảo vệ non sông đất nước mà còn không để lại hệ lụy cho 
thế hệ tương lai. 

Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho mọi người trên đất nước Việt Nam thân yêu. 

Kỷ niệm 99 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatỉma, 

Xã Đoài, ngày 13 tháng 5 năm 2016 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 



2 


